


Chương 330: Hỗn loạn



 
Dịch giả: Độc Hành 

 

Hiện trường một mảnh yên tĩnh. 

 

Trên quảng trường, tu sĩ cấp thấp thì không cần phải nói, còn hơn ngàn tu sĩ Chân Tiên Cảnh Chúc Long Đạo ở trên cầu thang, cũng bị loại giao phong tốc độ như ánh sáng trước mắt làm cả kinh, sắc mặt đại biến, câm như hến. 

 

Trong đôi mắt Hàn Lập một tia lam mang lóe lên tức thì, lấy lực lượng con mắt của hắn, tự nhiên nhìn thấu triệt một màn này. 

 

Cung chủ Bắc Hàn Tiên Cung Tiêu Tấn Hàn thả ra đạo Phù lục màu vàng huyền diệu dị thường kia, lại có thể bỏ qua một kích uy lực không tầm thường của Hô Ngôn lão đạo, nhưng lại bị Cung chủ Thương Lưu Cung Lạc Thanh Hải phất tay phát ra một đạo kiếm quang trong suốt phá giải. 

 

Tiên Cung tuy trên danh nghĩa là thế lực lớn nhất chấp chưởng Bắc Hàn Tiên Vực, nhưng hiển nhiên trong đó quan hệ cùng Thương Lưu Cung có chút vi diệu, ít nhất Lạc Thanh Hải cũng không để vị Cung chủ Tiên Cung Tiêu Tấn Hàn vào trong mắt. 

 

Trên bầu trời, Tiêu Tấn Hàn nhàn nhạt quét nhìn Lạc Thanh Hải, trên mặt nhìn không ra thần sắc biến hoá gì, thân hình mơ hồ một cái từ đám mây bay hạ xuống, bay thẳng đến hướng bạch ngọc đài cao. 

 

Đôi mắt Lạc Thanh Hải khẽ nhúc nhích, lồng tay áo chậm rãi thu lại, vung tay áo lên, quay người ngồi trở lại trên ghế rồng màu vàng. 

 

Chỗ đóa hoa lớn màu thủy lam như cũ vẫn không nhúc nhích treo giữa không trung, cũng không có ý định rời đi, phía trên đứng hơn mười tên tu sĩ áo lam, bộ dạng không sợ hãi chút nào. 

 

"NGAO..." 

 

Tiêu Tấn Hàn chưa kịp hạ xuống, chỉ nghe một tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên. 

 

Bách Lý Viêm bị khốn trong lồng giam, trong đôi mắt gã ngưng thực hỏa diễm, tay biến thành trảo, đột nhiên nâng lên, đánh tới lồng giam màu vàng phía trước người. 

 

Tay biến thành trảo, dâng lên liệt diễm vàng ròng hừng hực, theo đó tiếng gió gào thét, ngưng tụ thành một cái đầu rồng cổ quái dữ tợn, hơi thở đầu rồng phun ra, đột nhiên đập vào một chỗ trên lồng giam màu vàng. 

 

"Oanh" một tiếng nổ mạnh rung trời! 

 

Chính giữa lồng giam màu vàng có một cột kim trụ, bị đầu rồng liệt diễm dữ tợn há cái miệng khổng lồ nuốt vào mất. 

 

Phù văn màu vàng phía trên liệt diễm hừng hực không ngừng bay ra, tiếp theo biến hình vặn vẹo, triệt để sụp đổ vỡ ra. 

 

Giống như trụ cột căn nhà bị hủy đi, sau khi kim trụ thứ nhất bị huỷ, ngay sau đó vài gốc kim trụ liên tục nứt vỡ, toà lồng giam màu vàng giống như một toà nhà khuynh đảo sụp đổ vỡ ra. 

 

Trên Bạch ngọc đài cao, một đoàn kim sắc quang mang vô cùng chói mắt ầm ầm nổ bể ra, hơn mười đạo hư ảnh đầu rồng lập tức trùng kích bốn phương tám hướng, hóa thành một cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ như vỡ bờ tràn ra. 

 

Những nơi đi qua, hư không nguyên bản có chút mơ hồ nổi lên từng trận kim mang. 

 

Ngay sau đó, nương theo một tiếng vang thật lớn, màn sáng cấm chế bao phủ toàn bộ ngọn núi triệt để chấn vỡ ra. 

 

Phía dưới, nửa tòa bạch ngọc đài cao cũng ầm ầm nứt vỡ, tâm thần tám gã Kim Tiên Đạo chủ điều khiển cấm chế rung mạnh, vội vàng gọi ra Pháp bảo hộ thể ngăn cản trước người. Dưới trùng kích cuồng bạo, thân thể không tự chủ được bắn ngược ra ngoài. 

 

Mấy người chính giữa vừa lúc bị hư ảnh đầu rồng đánh trúng, vòng bảo hộ Pháp bảo trước người trực tiếp nứt vỡ, há miệng phun ra máu tươi, ngã thẳng xuống phía dưới. 

 

Thân ảnh Hô Ngôn đạo nhân nhoáng một cái lách mình đến bên cạnh Vân Nghê đang giằng co cùng nữ tử lụa đen, xích hà khẽ quấn ngăn lại mấy đạo hư ảnh đầu rồng, cùng nàng bay xuống bạch ngọc đài. 

 

Còn lại hơn ba mươi tên Phó đạo chủ, tuy có hơn mười tên Kim Tiên đạo chủ phía trước che chắn, từng người một bị bạch ngọc đài cao nổ bể ra làm ảnh hưởng té trái ngã phải, bất quá những người này cũng thừa cơ phi độn ra tứ phía. 

 

Kể từ đó, hơn ngàn tên tu sĩ Chân Tiên cảnh ở trên bậc thang cũng thừa dịp hỗn loạn tẩu tán ngay lập tức, nhao nhao thi triển thủ đoạn hóa thành đạo đạo độn quang màu sắc khác nhau chạy trốn tứ tán, dù sao lúc trước có chỗ cố kỵ người Tiên Cung, ai cũng không dám bỏ chạy đầu tiên, để tránh trở thành cái đích cho mọi người tấn công, tất cả mọi người đang chờ đợi cơ hội này. 

 

Hàn Lập cùng Kỳ Lương lăn lộn trong đám người, đồng dạng chọn một phương hướng vội vã bỏ chạy. 

 

Vô số băng tinh toái thạch nổ tứ tán, gần mười vạn tu sĩ cấp thấp trên bốn phía quảng trường thần sắc đại biến, một số người phản ứng nhanh một chút sớm đã tế ra Pháp bảo, cũng dựng lên độn quang, những người còn lại phản ứng hơi chậm đồng dạng bắt đầu tẩu tán lập tức. 

 

Trong lúc nhất thời, trên Bạch Ngọc Phong ngàn vạn lưu quang bay vụt bốn phía, như pháo hoa lăng không nở rộ, sáng lạn vô cùng. 

 

Trên bầu trời bên cạnh Bạch Ngọc Phong, một tay Lạc Thanh Hải kết pháp quyết, tầng màn nước màu lam lập tức sáng lên, bao phủ đóa hoa lớn màu lam vào trong, dưới cỗ gió mạnh quét tới chẳng qua rung động một lát, liền khôi phục nguyên trạng. 

 

Bên kia, Phó cung chủ Tiên Cung Tuyết Oanh đồng dạng tay áo giơ lên, bên ngoài xe kéo màu trắng bạc lồng lên một vòng bảo hộ hơi mờ, ánh mắt liền chuyển một cái rơi vào trên người Lạc Thanh Hải cách đó không xa. 

 

Lạc Thanh Hải phảng phất như không nhìn thấy ánh mắt của Tuyết Oanh, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, bộ dạng như không biết gì. 

 

Tiêu Tấn Hàn hạ thẳng xuống từ trên không, nhìn như không thấy sóng khí trùng kích, tốc độ không giảm chút nào tiếp tục lao xuống phía dưới. 

 

"Ầm ầm " 

 

Lại một tiếng nổ đùng! 

 

Quanh khuôn mặt Tiêu Tấn Hàn toát ra hàn khí chằng chịt, trong hư không sương trắng bốc lên, ngưng kết thành một toà băng phong màu trắng cự đại, có xu thế thiên quân vạn mã, trùng trùng điệp điệp đập vào bạch ngọc đài cao. 

 

Bạch ngọc đài cao nguyên bản đã sụp đổ hơn phân nửa, dưới tác động của lực lượng, lần này triệt để văng tung tóe ra, toàn bộ Bạch Ngọc Phong cũng theo đó kịch liệt chấn động. 

 

Bên ngoài Bạch Ngọc Phong, Hàn Lập một bên theo dòng người bay vút ra bên ngoài ngọn núi, một bên xa xa nhìn về phía chỗ giữa ngọn núi. 

 

Chỉ thấy chỗ đó băng tinh cùng đống đá vụn xây thành núi, đã là một mảnh bừa bộn. 

 

Ngay lúc này, phía dưới băng tinh bỗng nhiên có hào quang đỏ thẫm sáng lên. 

 

Ngay sau đó, chợt nghe "Boong" một tiếng vang sắc nhọn. 

 

Một đạo xích diễm trụ dài kích thước cỡ cánh tay người trưởng thành, từ phía dưới băng tinh phóng lên trời, nổ tung ra, trực tiếp mổ ra hai nữa tiểu sơn tựa như băng tinh cùng toái thạch. 

 

Một tiếng hét to vang lên, thân ảnh Bách Lý Viêm phá vỡ băng trong núi bay vút lên, Xích Diễm bắt đầu khởi động phía dưới, bay vút đến phía hai người Hô Ngôn đạo nhân. 

 

Cổ tay Tiêu Tấn Hàn run lên, trong lòng bàn tay hiện ra một thanh trường kiếm óng ánh, phía trên có một đạo sương mù sáng như tuyết trắng quấn quanh như con rắn, bổ xuống phía dưới. 

 

Chỉ thấy giữa không trung cao Vân Hải bốc lên, mấy trăm đạo hàn khí màu trắng ngưng tụ thành mãng xà khổng lồ, vặn vẹo, như là quần long du động, chém xuống đầu Bách Lý Viêm. 

 

"Tiêu Tấn Hàn, muốn bắt ta, tới đây!" 

 

Bách Lý Viêm hét to một tiếng, trong tay cầm một thanh trường kiếm Xích Viêm lượn lờ, gã bấm kiếm quyết, đảo kiếm ngang qua. 

 

Trong hư không lan tràn một hồi khí tức nóng rừng rực, mấy trăm đạo trụ lớn hỏa diễm từ trong hư không trước người lăng không sinh ra, trực tiếp quấy vào bên trong hàn khí mãng xà trắng. 

 

"Oanh long long " 

 

Một hồi âm thanh tiếng sấm liên tục vang lên ầm ầm, giữa không trung cao Xích Diễm thiêu đốt hừng hực, cùng vạn trượng băng t*ng trùng kích lẫn nhau, mỗi bên chiếm cứ nửa bên bầu trời. 

 

Trên quảng trường đã sớm thành một mảnh hỗn loạn. 

 

"Lạc đại cung chủ, hẳn là ngươi thật muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, chống đối với Bắc Hàn Tiên Cung ta?" Giữa không trung, Tuyết Oanh đột nhiên mở miệng nói. 

 

"Tuyết tiên tử đang nói cái gì, Lạc mỗ như thế nào nghe không hiểu? Ta lần này chẳng qua là mang vài tên đệ tử tới đây quan sát một chút mà thôi, giữa các ngươi có mâu thuẫn gì, cùng Thương Lưu Cung ta có quan hệ gì chứ." Lạc Thanh Hải lúc này mới thản nhiên liếc nhìn Tuyết Oanh, chậm rãi nói ra. 

 

"Lô Việt, Đổng Kiệt, mấy người các ngươi bắt giữ Hô Ngôn đạo nhân." Tuyết Oanh nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía một gã nam tử ngự kiếm dáng người thon dài cùng một gã đại hán râu quai nón bên cạnh, phân phó nói. 

 

"Vâng." 

 

Lô Việt lên tiếng, lúc này cùng mấy người bên cạnh phi thân rời khỏi chiếc xe kéo màu trắng bạc, bay về một hướng. 

 

"Lạc đại cung chủ, thiếp thân đi trước một bước." Tuyết Oanh nói xong, liền thu lại chiếc xe kéo màu trắng bạc, hóa thành một đạo bạch hồng, đuổi tới phía Tiêu Tấn Hàn cùng Bách Lý Viêm bên kia. 

 

... 

 

Chung quanh quảng trường Bạch Ngọc Phong giờ phút này sớm thành cảnh hoàng tàn khắp nơi, thi thể hài cốt đầy đất. 

 

Thân hình Hô Ngôn đạo nhân treo giữa không trung, ánh mắt nhìn phía trên bầu trời nơi Bách Lý Viêm cùng Tiêu Tấn Hàn giao phong, Vân Nghê thì đứng sóng vai cùng lão. 

 

Ngay lúc này, một đạo cự phủ màu đen từ trên trời giáng xuống, những nơi đi qua hư không chung quanh vặn vẹo một hồi, truyền đến từng trận lực lượng. 

 

Hô Ngôn đạo nhân sớm có sở liệu, bước ra một bước, kéo Vân Nghê qua, quanh thân xích quang lóe lên, từ bên cạnh tránh né ra. 

 

Chuôi Cự Phủ này phách không một cái, cự đại phủ ảnh nện vào mặt đất ầm ầm, lập tức khiến cho mặt đất rung mạnh một hồi. 

 

Trên quảng trường, mặt đất không ngừng nứt vỡ, lại trực tiếp xuất hiện một khe rãnh cực lớn dài hơn ngàn trượng, sâu không thấy đáy, không ít tu sĩ cấp thấp không kịp chạy trốn nhao nhao bị cuốn vào trong đó, tiếng kêu thảm thiết không kịp phát ra, liền vẫn lạc. 

 

Ngay sau đó, hai tay tên đại hán râu quai nón Đổng Kiệt vung lên một thanh khai sơn cự phủ cực lớn, từ trên trời giáng xuống. 

 

Cùng lúc đó, tên nam tử ngự kiếm Lô Việt cầm đầu bảy tên tu sĩ Tiên Cung đột nhiên xuất hiện ở bốn phía quảng trường, vây hai người Hô Ngôn đạo nhân vào giữa. 

 

Tám người này lúc trước không biết dùng thủ đoạn gì che dấu tu vi, giờ phút này tất cả đều tản ra Linh áp Kim Tiên Cảnh, trong đó khí tức Lô Việt cùng Đổng Kiệt càng vượt xa những người khác, chính là tu sĩ Kim Tiên Cảnh trung kỳ. 

 

Những người này không chút bận tâm trên quảng trường còn có đệ tử khác chưa chạy kịp, nhao nhao thúc giục Pháp bảo, thả ra từng đạo linh quang hùng vĩ phô thiên cái địa công kích hai người. 

 

Trong lúc nhất thời, hư không tại trường chấn động mãnh liệt, tiếng nổ vang liên tiếp, thanh âm khóc thét không ngừng từ bốn phương tám hướng truyền đến, tử thương khó có thể tính toán. 

 

Cách đó không xa, Âu Dương Khuê Sơn quét mắt liếc nhìn tình huống hỗn loạn trên quảng trường, trong mắt hiện lên một tia thần sắc phức tạp, nói với mấy tên Kim Tiên đạo chủ bên cạnh: 

 

"Trước đi giải cứu các đệ tử tông môn, tận lực đừng để bọn hắn bị liên lụy." 

 

Những người này mặc dù bị Bách Lý Viêm phá khốn thoát ra mà chịu thụ thương, nhưng dù sao tu vi cao thâm, cũng không có trở ngại gì, nghe vậy không nói hai lời liền phân tán ra, thi triển thủ đoạn triệu tập một ít Phó đạo chủ cùng Chân Tiên Trưởng lão chưa kịp chạy xa, vận chuyển Pháp lực thần thông, bắt đầu chuyển dời từng nhóm đệ tử cấp thấp Chúc Long Đạo ra khỏi khu vực quảng trường. 

 

Ở giữa quảng trường, Vân Nghê gọi ra Tuyết Liên Hoa ảnh, phát triển lớn đến mấy trăm trượng, bảo vệ nàng cùng Hô Ngôn đạo nhân chính giữa. 

 

Chung quanh không ngừng có phong nhận, điện quang, hỏa cầu, kiếm quang đánh vào, dẫn tới cánh hoa không ngừng rung rung, Linh quang mặt ngoài nhanh chóng tiêu hao, mắt thấy liền dần dần phai nhạt xuống. 

 

Một tay Hô Ngôn đạo nhân đưa lên một toà bảo tháp màu đen, chỉ trên thân tháp một cái, một toà tháp ảnh hắc quang phát triển lớn ra, bao phủ hai người bọn lão cùng đóa Tuyết Liên Hoa ảnh vào bên trong. 

 

Công kích bên ngoài lập tức rơi vào phía trên tháp ảnh, phát ra trận trận "Bang bang BOANG..." thanh âm kim thạch. 

 

"Ta có lý do nhất định phải đi theo Bách Lý đạo chủ, mới ra mặt giúp hắn. Ngươi rõ ràng cái gì cũng không biết, hoàn toàn có thể bo bo giữ mình, đặt mình bên ngoài việc này, vì sao phải liên lụy vào?" Hô Ngôn đạo nhân nhìn Vân Nghê bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng nói.